Trường THPT Sóc Sơn 


GV: Nguyên Thị Hương 


ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 

CHƯƠNG II: TÔ HỢP - XÁC SUẤT 

• 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác 
nhau? 

A. 4 4 B. 24 C.l D.42 

Câu 2: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác 
nhau? 

A. 13 B. 6 C.4 D.24 

Câu 3: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ 
số đôi một khác nhau? 

A. 21 B. 120 C.2520 D.78125 

Câu 4: Cho B={ 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập B có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 6 chữ số đôi 
một khác nhau lấy từ tập B? 

A. 720 B. 46656 C.2160 D.360 

Câu 5: Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số? 

A. 120 B. 1 C.3125 D.600 

Câu 6: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số? 

A. 3888 B. 360 C.15 D.120 

Câu 7: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi 
một khác nhau? 

A. 120 B. 7203 C.1080 D.45 

Câu 8: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số đôi một 
khác nhau? 

A. 20 B. 10 C.12 D.15 

Câu 9: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số 
đôi một khác nhau? 

A. |l60f B. 2520 C.21 D.5040 

Câu 10: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số đôi 
một khác nhau? 

A. 2520 B. 900 C.1080 D.21 

Câu 11: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số 
đôi một khác nhau? 

A. 1440 B.2520 C.1260 D.3360 

Câu 12: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi 
một khác nhau chia hết cho 5? 

A. 60 B. 10 Ẽl| D.20 

Câu 13: Cho A={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đôi 
một khác nhau? 

A. 120 B.210 C.35 D.60 

Câu 14: Từ các số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số? 

1 







Trường THPT Sóc Sơn 


GV: Nguyên Thị Hương 


A. 210 B. 105 C.168 D.84 

Câu 15: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số 
chia hết cho 5? 


A. 60 B. 36 

Câu 16: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 
công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
A. 9880 B.59280 

Câu 17: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 
công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
học sinh nữ? 


A. 5250 B.4500 


Câu 18: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 
công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
nam? 


A. 2625 


9425 


Câu 19: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 
công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
nam? 


C.120 D.20 

15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh 
học sinh trong lớp? 

C.2300 D.455 

15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh 
học sinh trog đó có 1 học sinh nam và 2 


.2625 


D.1500 


15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh 
học sinh trog đó có ít nhất 1 học sinh 


C.4500 D.2300 

15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh 
học sinh trog đó có nhiều nhất 1 học sinh 


A. 2625 B.455 C.2300 D.3080 

Câu 20: Ban chấp hành liên chi đoàn khối 11 có 3 nam, 2 nữ. Cần thành lập một ban kiểm tra 
gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ. số cách thành lập ban kiểm tra là: 

A. 6 B.8 C.9 D.10 

Câu 21: Một nhóm học sinh có 4 nam và 3 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 bạn trong đó có 
đúng một bạn là nữ? 

A. 8 B.18 C.28 D.38 

Câu 22: Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong 
đó có 3 bạn nam và 2 bạn nữ? 

A. 462 B.2400 C.200 D.20 

Câu 23: Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong 
đó có cả nam và nữ? 

A. 455 B.7 C.462 D.456 

Câu 24: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 
viên bi bất kỳ? 

A. 665280 B.924 C.7 D.942 

Câu 25: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 
viên bi trong đó có 2 viên bi màu xanh, 4 viên bi màu vàng? 

A. 350 B.16800 C.924 D.665280 

Câu 26: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 
viên bi sao cho có ít nhất 1 viên bi màu xanh? 

A. 105 B.924 C.917 D.665280 

Câu 27: Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu 
cách chọn từ hộp đó ra 4 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi xanh? 


2 










Trường THPT Sóc Sơn 


GV: Nguyền Thị Hương 


A. 784: B.1820 C.70 D.42 

Câu 28: Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu 
cách chọn từ hộp đó ra 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ? 

A. 280 B.400 CAO D.1160 

Câu 29: Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 5 viên bi 
trong đó có 3 viên bi màu xanh? 

A. 3003 B.252 €.1200 D. 14400 

Câu 30: Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên 4 
viên bi trong đó có ít nhất 2 viên bi màu xanh? 

A. 1050 B.1260 C.105 D.1200 

Câu 31: Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy 4 viên bi bất 
kỳ? 

B.32760 


A. 1365 


C.210 


D.1200 


Câu 32: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần thì n( Q) là bao nhiêu? 

A. 4 B.6 C.8 D.16 

Câu 33: Gieo một đồng tiền liên tiếp 2 lần. số phần tử của không gian mẫu là? 

A. 1 B.2 C.4 D.8 

Câu 34: Gieo một con súc sắc 2 lần. số phần tử của không gian mẫu là? 

A. 6 B.12 C.18 D.36 

Câu 35: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ lần đầu tiên xuất 
hiện mặt sấp” 



B. P(A) = ^ 

8 


C. P{A) = 1 - 

8 


D. P(A) = - 
4 


Câu 36: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ kết qủa của 3 lần 
gieo là nhu nhau” 


A. P(A) = ị 
2 


B. P(A) = ^ 

8 


C. P(A) = 1 - 

8 



Câu 37: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ có đúng 2 lần xuất 
hiện mặt sấp” 


A. P(A) = ị 
2 



c. P(A) = Ị 
8 


D. P(A) = - 
4 


Câu 38: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ít nhất một lần xuất 
hiện mặt sấp” 


A. P(A) = ? B. P(A) = l 

2 o 



D. P(A) = - 
4 


Câu 39: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 nguời. Tính xác suất sao cho 2 
nguời đuợc chọn đều là nữ. 

7 



B. 


15 


C. 


_ 8 _ 

15 


D. 


3 





















Trường THPT Sóc Sơn 


GV: Nguyên Thị Hương 


Câu 40: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 
người được chọn không có nữ nào cả. 


A. 


1 

15 




D. 


1 

5 


Câu 41: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 
người được chọn có ít nhất một nữ. 

A.1 ' BỈ C.Ị- D.ị 

15 15 15 5 


Câu 42: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 
người được chọn có đúng một người nữ. 


B. 


1 

15 





Câu 43: Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu 
nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ. 





D. 


143 

280 


Câu 44: Một bình chứa 16 viên bi, vói 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu 
nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi không đỏ. 


1 

A. — 

560 



1 

C. 

28 



143 

280 


Câu 45: Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu 
nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ. 


A. 


1 

560 




D.^ 

280 


Câu 46: Trên giá sách có 4 quyên sách toán, 3 quyên sách lý, 2 quyên sách hóa. Lây ngâu 
nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau. 



Câu 47: Trên giá sách có 4 quyên sách toán, 3 quyên sách lý, 2 quyên sách hóa. Lây ngâu 
nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán. 


A. 


2 

7 




D. 


_5_ 

42 


Câu 48: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu 
nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán. 

1 


A.| 

7 


B. 


21 



D. 


42 


Câu 49: Hệ số của X 6 trong khai triển (2-3-ỳ) 10 là: 

B. C2 6 .(-3) 4 



c. Qo-2 -( _ 3) 


D. -C2 4 .3 f 


4 










































Trường THPT Sóc Sơn 


GV: Nguyền Thị Hương 


Câu 50: Hệ số của X 5 trong khai triển (2x+3) 8 là: 

A. cl. 2 3 .3 5 


A. c 3 2 7 


A. O 4 


B. c 3 .2 5 .3 3 

c. -Cg.2 5 .3 3 D. Cg.2 3 .3 

trong khai triển (x+2) 10 là: 


B.c 3 

c. c 3 2 3 

D. -C 7 2 3 

? í 1 _ \ 10 

trong khai triên 1X + 2) là: 


B. ợ„ 

c c 4 

^10 

D. C‘2‘ 


Câu 53: Hệ số của X 12 trong khai triển (x 2 + x) là: 



„ c 6 . 

B. 10 


c. -C 


10 


Câu 54: Hệ số của X 12 trong khai triển [lx - X 1 ) là: 


A. c, 


10 


B. ơ m .2’ 


C. c, 


10 


Câu 55: Hệ sô của X trong khai triên 


í 


1 


V 3 


X- 

V XJ 


là: 


A. -c 


13 


B. c, 


13 


C.-C, 


( 

Câu 56: Sô hạng của X J trong khai triên x + 


A 9 



2x 


là: 


/ 


A. -ỉ C 3 X 3 

8 9 


__ Ị. A ? 

Câu 57: Sô hạng của X trong khai triên 


B. c„v 


3 3 


C. -C 9 X 




1 


\ 8 


X + — 
V 



-r A í ? 

Câu 58: Sô hạng của X 3 trong khai triên 


í 


X + 


C. 

1 


là: 

/~i5 _ 4 
—CoX 


X 40 


V 


* 2 / 


là: 


37 „31 


A. -O 


3 .31 


B. c 4 > 


2 .31 


c. c; 0 x 


f ? 

Câu 59: Sô hạng không chứa X trong khai triên 


A. 2 4 c 2 B. 2 2 q 


»2 ^2 


jr ? 

Câu 60: Sô hạng không chứa X trong khai triên 



A. c 


10 


B. c, 


10 


-c 


10 


/^6 ọ 6 

D. C 10 Z 


D. -C 2 2 8 


D. c, 


13 


D. C 9 V 


3 4 


D. 


-Cx 


4 „31 


D. c; 0 x 


2 ^4 


D. 2 c, 


D. -c 


10 


5 
















































